Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC 
TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC 

Mai Ngọc Thắng - AI (08-11) THPT NTMK, Tp.HCM 

Chứng minh đẳng thức và tính giá trị biểu thức trong giải tích tổ hợp là một vấn đề khá rộng, nó 
có mặt trong những bài thi ĐH và cả trong các đề thi HSGQG. Với mong muốn giúp các bạn có 
thêm tu liệu cho việc tự học, đây là những kiến thức tôi có đuợc trong quá trình luyện thi với 
nguời thầy kính yêu Vũ Vĩnh Thái và thêm một ít tôi suu tầm đuợc, tôi xin tổng họp lại thành 
một chuyên đề nho nhỏ cũng nhằm thêm mục đích là luu trữ. Mọi góp ý xin liên hệ qua email 
maingocthangl993@gmail.com hoặc nick yahoo blackjack2512. 


I. Vài công thức cần nhớ: 

n ! 


_ Chỉnh hợp: A k = 
_ TỔ hợp: c* = 


(, n-k)\ 
n ! 


n—k 


kl(n-k)\ 

_ Tính chất của tổ họp: c k n = C" 
Hằng đẳng thức Pascal: c k n + c k n " 


s-ik+ỉ 
^n +1 


_ Nhị thức Newton: (a + b) n = ^c k a n k b k 

k=ũ 

Trong chuyên đề này hầu hết là liên quan đến tổ họp nên các bạn cần nắm vững và sử dụng 
thuần thục 3 công thức liên quan đến tổ họp nhu trên và trong từng mục tôi sẽ nhắc lại công thức 
áp dụng trong các bài tập thuộc mục đó. 


II. Các phương pháp và ví du minh hoa: 

Các bài tập tôi nêu ra đều minh họa khá rõ cho phuong pháp và sẽ có một số bài tập để các bạn 
có thể rèn luyện lại. Tôi sẽ cố gắng phân tích huớng giải ở một số bài toán với mong muốn giúp 
các bạn hiểu sâu sắc hon về lời giải của bài toán đó. 

Cách 1: Biến đổi đồng nhất, thay các công thức tổ họp, đôi khi dùng sai phân, thường xuất 
phát từ vế phức tạp rồi dùng một số phép biến đổi để đưa biểu thức về giổng vế đơn giản. 


VD1: Chứng minh các đẳng thức sau: 

1. Ặ ( n,k eN,n> k) 2. k(k -1 )C* = n(n -1 )C k n :ị ( n,k e N,2 <k<n) 

C n n-k + l 


3. 


n +1 


n + 2 


cv 


+ 


4. c , + c ., 

^n+k ^ ^n+k+ỉ 


—ỈĨT = Ậk (n,k eN*,n>k) (ĐH B 2008) 
là một số chính phương (n,k e N,n + k>2) 


1 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải: 1. Dễ dàng nhận thấy ta sẽ xuất phát từ vế trái và ta biến đối 
g ±L _ (n + 1)! k\(n-k)\ _ n +1 

c* k\(n-k + ì)\ n\ n-k + ì 
3. Tương tự câu 1, ta cũng sẽ xuất phát từ vế trái là vế phức tạp 

n + ỉ í ì ì ^|_ n + ì ( k\(n-k + í)\ (k + \)\(n-k)f 

(n +1)! (n + 1)! , 

n +1 h\{n-k)\(n-k + \ + k + \) n + ỉ k\(n — k)\(n + 2) k\{n — k)\ 1 

= /1 + 2' (n + ĩ)! = ũ+2‘ (w + l)! = ũĩ = 

2,4. Xem như bài tập tự luyện. 


VD2: (ĐHAN 2001- CĐ 2003) 

1. Chứng minh với mọi \fn > 2 và n nguyên thì ta có: -t- + -T + -L + 

Aị Aị A a 

Si2 /'■+/2 

2. Rút gọn biểu thức: F = cl + Ẩ —7 L + —+.+ n — r j 

° * n c n ~ 


1 _n — \ 

Ái n 


Giải: Bài này minh họa cho ý tưởng sai phân, đó là biến đổi số hạng tổng quát theo hiệu 2 biểu 
thức rồi thế giá trị và đơn giản từ từ. 

1. Với n = 1,2,3,. ,n ta có: 

1 _ {n-2)\ _ 1 1 _ 1 

A 2 n ! n(n -1) n-\ n 

1.1,1. 1 , 1,1 1 , , 1 1 , 1 n-ì 

A 2 aI A, A 2 2 2 3 n — 1 n n n 

2 3 4 n 


2. Cũng với ý tưởng sai phân nhưng ta biến đổi có hơi khác so với câu 1 

2C 2 „ nì (/1-1)! , 3C,: 0 nỉ 2\{n-2)\ 


c = n , ^ = 2 — — — . XI y =n-ỉ, 

" c\ 2!(« -2)! nì 


3!(n -3)! n\ 


= n-2 


kc k 

^r = n-k + ì 

c: 1 


nC „ _ 1 
sin -1 


Cộng n đắng thức trên vế theo vế ta được: 

F = C:+ĩ ơ L+3 ễ + . + 7TT = » + («- 1 ) + («-2) +. + (n-k + l) + 

fl(ỵi + 1 ) ^ 7 ^ , 

= 1 + 2 + 3 +.+ n = —— (theo công thức tính tông câp sô cộng) 


+ 2 + 1 


2 















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


VD3: Chứng minh: 

1. (ĐHKTCN 1998) c k n + 3C*“‘ + 3 c k ; 2 + c k y = C * + 3 (n,keN,3<k< n ) 

2. (ĐHQGHCM 1997) c* + 4C* _1 + 6Cf 2 + 4C*" 3 + c,^ 4 = C* +4 e 77,4 <k<n) 


Giải: Bài này minh họa cho HĐT Pascal: c k n + c k+1 = c k n l\ . Công thức này đối với những bạn 

chưa làm quen thì hơi khó nhớ, có câu “thần chú” sau của thầy mình giúp các bạn dễ nhó' hơn dù 
nghe nó rất là bình thường: “cùng trệt lầu so le, nâng trệt lấy lầu cao”. Với ý tương đó ta sẽ nhóm 
các số hạng nhằm sử dụng HĐT Pascal: 

1-0 3cỹ'+3 ct 2 +cf 3 =(c;+c; ‘)+2 (cf+c‘- 2 )+ (cg 2 +c,;- 3 ) 

=c,+2 c;+ C‘J =(C,+c;)+(c;+c, 3 )=c„*, 2 +Cỉ=c, 

2. Hoàn toàn tương tự câu 1. 


VD4: 1. (TTĐTBDCBYTHCM 1998) 

Cho 2 số nguyên n, m thỏa 0 <m<n . Chứng minh: C” = C'l , + C ( 7_ _ 2 +.+ C"' n 1 + C" 1 

2. Cho n,k e N*,n > k. Rút gọn: s = c k k + c k k+ị + C k k+2 + .+ c*_! + c* 


Giải: Ở VD trên là dùng HĐT Pascal theo chiều thuận là gom 2 thành 1, còn ở VD này ta sẽ 
dùng theo chiều ngược tức là tách 1 thành 2. 


1. Ta có: 


m —1 


c: = +C" 

n n—\ n—\ 

C" = C” + C"- 1 

«—1 n-2 n-2 


s~iĩn _ /~iin . 

^m+1 — 


m-1 


_ s~vn—\ _ -Ị 

— ^m-1 — 1 


c: = cr, 1 +cr;+.+cr 1 +cr; 

« /í —1 /7-2 /77 /72—1 


-tm-1 


/77-1 


-í/77-1 


2. Hoàn toàn tương tự 


Cách 2: Khai triển lũy thừa nhị thức rồi thay biến bằng giá trị thích hợp. 

VD1: Chứng minh: 

1. cl-cl+c 2 n -cl + . + (-i)"c; = o 

2. 9°c° +9 Ì C 1 „+ 9 2 C 2 +.+ 9"c; = 10" 

Giải: 1. Ta thấy vế trái của đẳng thức chứa c° và C" đồng thời mỗi hệ số của tổ họp là 1 nên ta 
sẽ chọn kh ai triển (1 + x)" và thấy các số hạng đổi dấu nên sẽ chọn X = -1 . 

Ta có: (1 + xỴ = c° + c\x + cy +.+ cy (1) 

Trong (1) thay X = -1 ta được c° - c\ + c 2 - c\ + + (-1)" c; = 0 


3 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


2. Trong (1) thay X = 9 ta được 9° c„° + 9 1 c\ +9 2 c 2 n + + 9" c; = 10" 


VD2: 1. (ĐHQGHCM 1997 - ĐHYDHCM 2000) 

Chứng minh d + d + d + .+ c 2 ;- 1 = C 2 °„ + c 2 „ + C 2 4 ,, +.+ cị: 

2. (ĐHSPV 2000) Chứng minh c 2 „ + cị n +.+ C 2 2 ;- 2 = c‘„ + c 3 „ +.+ c 2 ;-' - 2 

Giải: 2 bài trên bản chất giống nhau nên tôi sẽ giải mẫu bài 2. 

2. Nhận thấy vế trái của đắng thức khuyết mất c ũ 2n + C 2 " nên ta sẽ cộng thêm lượng này vô đế sử 
dụng khai triển (1 + x) 2 " và thật may mắn C 2n + C 2 " = 2 nên ta có lời giải như sau: 

YCBT <=> c° 2n + c 2 + cị „ +.+c 2 ;- 2 + c 2 ; = cí„ + c 3 +.+c 2 ;- 1 

rT-1 _ /1 , \2« /-~í0 . /'•'»1 . S~i2 2 . ,3 . /^*4 4 . . s~i2n—2 ^2n—2 . /^i2n—\^2n—\ . f~i2n ^2n 

Ta có: (1 + x) - C 2n + C 2n x + C 2n x + C 2n x + C 2n x +.+ C 2n X + C 2n X + C 2n X 

Thay X = -1 ta được 0 = C 2 °„ - c*„ + c 2 „ - C 2 3 „ + C 2 4 „ -.+C 2 2 ;- 2 - c 2 ;- 1 + C 2 2 ;; 

Từ đây chuyển vế đổi dấu ta có đpcm. 

VD3: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn: 

1. (ĐH D 2003) c„° + 2C^ + 4C 2 +.+ 2" c; = 243 (1) 

2. (ĐH D 2008) c\ n + c\ n +.+ c\ n ; x = 2048 (2) 

Giải: Thoạt nhìn tưởng 2 bài trên là giải phương trình nhưng thực chất lại là yêu cầu tính tống 
bởi nếu không rút gọn được vế trái ta sẽ không thế tìm được n. 

1. Nhận thấy lũy thừa của 2 tăng dần nên ta sẽ chọn X = 2 trong khai triển (1 + x)" 

Ta có: (1 + xỴ = c° + c> + C 2 X 2 +.+ cy 

Thay X = 2 ta được: 3" = c„° + 2C,! + 2 2 c 2 + + 2" c; 

Vậy (1) 3" = 243 = 3 5 <=> n = 5 


2. c 1 : vế trái của phương trình ta thấy khuyết đi lượng C 2n + c 2 n + . + cịl trong khai triển 

(1 + x) 2 " nhưng nếu tinh ý ta sẽ thấy C 2n + C 2n + .+ c 2 ” = c\ n +cị n + .+ cịl 1 (đã được 

chứng minh ở câu 1 VD6) và ta đi đến lời giải như sau: 

Ta có: (1 + X) 2 " = C 2 °„ + c\ n x + c 2 ,x 2 + c 3 „x 3 +.+ C 2 2 ;-y "- 1 + C 2 2 > 2íỉ 

Thay X = -1 và chuyển vế đổi dấu ta có: C 2 „ +C 2n + .+ c 2 ; = c\ n + c 3 „ + . + c 2 ;; 1 

(2) o (cỉ„ + c\, +.+ cr ) + (c + c\, +.+ cỉ :) = 2.2048 

<I> (1 +1) 2 " = 2.2048 2 2 " -1 = 2048 = 2 11 <=>/1 = 11 

C2: Bài này còn 1 cách là sử dụng chiều đảo của HĐT Pascal khá đẹp mắt. 

Áp dụng HĐT Pascal c* + c k y = c'y ta có: 


4 






























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


r l + r 3 4- 4- r 2 " -1 =(r° + r 1 \ + lr 2 + r 3 ì 4- 4-1 r 2n ~ 2 4- r 2 "' 1 ì 

i -'2b ^ '-'2« ^.^ '-'2n 1^2n-l ^ '-'2n-l j ^ \^2n-l ^ L '2n-1 / ^.^ \'-'2/1-1 ^ '-'2n-l ) 

Dễ thấy đây chính là khai triển của (l +1) 2 " 1 = 2 2 " -1 nên(2) <=> 2 2 "' 1 = 2048 = 2 11 <=>/7 = 11 


Cách 3: Viết 1 lũy thừa nhị thức dưới dạng tích của 2 lũy thừa nhị thức, khai triển từng vế 
rồi đồng nhất các số hạng tương ứng. Cách này thường được sử dụng khi vế phức tạp của 

đẳng thức, là tích của 2 tỗ hợp c k n .c n m hoặc bình phương của 1 tổ họp ịc k n ) 


VD1: Cho n nguyên dương. Chứng minh íc.° 

2 + 


2+ ( c . 2 ) 

! +.+(c;) 

2 =C" 

2 n 


Giải: * Ta có: (1 + x) 2n = (1 + x)"(l + x)\Vx (1) 

Mà (1 + x) 2 ” =Ỷ j C 2 n xk 

k =0 

Trong khai triển hệ số của x n là c n ln (2) 

* Mặt khác : (1 + x)"(l + xỴ = (c° + c\x + c 2 y + .+ cy ) (c° + c\x + c 2 y + .+ cy ) 

= (cy cìx+cy + + cy ) í c°y + cy-' + cy- 2 + + c°„) 

\ n n n n 1 \ n n n n J 

Hệ số của x" là trong tích trên là : (c°)~ + (c*+ (c 2 ) +.+ (c" Ỵ (3) 

Từ (1), (2), (3) ta có : (c. 0 ) 2 + (c;) 2 +(c;) 2 + + (c;) 2 = c;, 

VD2: Chứng minh với m, k, n nguyên dương, m<k <n ta có: 

CY:,Í + c'c k 1 + c 2 cy + .+ cy k y = c* (HĐT Vandermonde) 


Giải: * Ta có: (1 + x) m+n = (1 + x) m (l + xỴ, Vx (1) 

m+n 

Mà (1+X)"“ = ỵcýy 

7=0 

Trong khai triển hệ số của x k là c k m+n (2) 

* Mặt khác : (1 + xỴ (1 + x)" 

(/'•'»0 . /~rl . S~t2 2 . . /~itĩi tn \ / /'-f0 . /^rl . /~t2. 2 . . /~í£—2 k—2 . k—ỉ k—ỉ . /^ik k . /'-'»72 72 \ 

= 1 c, n +c l m x+cy+ +c> j(c; + c>+c> + +c; X +c; X +c*x +c> ) 

Hệ số của x k trong tích trên là c°c* + C l m C k ~' + C 2 m C k y + .+ cyy (3) 

Từ (1), (2), (3) ta có : C° m C k + c:,cr + c 2 cy + .+ c:cy = cy 


VD3: 1. Cho n nguyên dương. Chứng minh: (C 2 °„) 2 - (Cị n f + (C 2 ) 2 -.+ (C 2 ;) 2 = (-1 ỴC n ln 

2. Cho n nguyên dương lẻ. Chúng minh: 1 - (C'j 2 + (C 2 ) 2 - (C 2 ) 2 +.- (C 2 ") 2 = 0 


5 

























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải: 1. * Ta có: (1 + x) 2n = c° 2n + c\ n x + C 2n x 2 + .+ c n ln x n +.+ c 2n n x 2n 

(1 - x) 2n = c° 2n x ln - c l 2n x 2 "-' + + (-1 yc n 2n x n ± + c 2n n x 2n 

Hệ số của x 2n trong tích (l + x) 2 "(l-x) 2 " là 

(Cl) 2 -(Cị n ) 2 +(C 2 ) 2 - .+ (-l)"(C''„) 2 ±. + (C 2 2 :) 2 (1) 

* Mặt khác: (l + x) 2 "(l-x) 2n =(l-x 2 ) 2n 

= c°„ - O 2 +.+ (-1 )”Cl + .+ c 2 : (X 2 ) 2 " 

Hệ số của X 2 ” trong khai triển (1-x 2 ) 2 " là (-\) n C 2n (2) 

Từ (1) và (2) ta có : (C 2 °J 2 - (cị n ) 2 + + (-1)"(C"J 2 ± + (C 2 ;) 2 = (-1 yc n 2n 

2. Xem như bài tập tự luyện 

Cách 4: Khai triển 1 lũy thừa nhị thú’c 1 biến hoặc tích của 1 đơn thức vói 1 lũy thừa nhị 
thức 1 biến. Lấy đạo hàm 2 vế đến cấp thích hợp rồi thay biến bằng giá trị thích họp. 


VD1: Chứng minh 

1. c\ + 2C 2 + 3C„ 3 +.+ nC" n = nV- 1 (n e N*) 

2. 2.Ỉ.C 2 +3.2.C 3 +. + n(n-í)C n n =n(n-ì)2 n - 2 (neN*,n> 2) 

Giải: Bài này minh họa khá rõ cho ý tưởng đạo hàm. 

1. Nhận thấy vế trái của đẳng thức mất c° và trong mỗi tổ hợp lại thấy hệ số đi với nó tăng đều 
một đơn vị nên ta sẽ dùng đạo hàm cấp 1. 

Ta có: (1 + xỴ = c° + c\x + C 2 X 2 + .+ cy (*) 

Lấy đạo hàm 2 vế của (*) ta được: «(1 + x)"~ l = c l n + 2C 2 X + 3C 3 X 2 +.+ nC"x n ~ l (1) 

Trong (1) chọn X = 1 ta được: n. 2”~' = c\ + 2c 2 + 3 cị + .+ nC n n (đpcm) 

2. Nhận thấy vế trái của đẳng thức mất c° và c\ và lại thấy trong mỗi tổ họp hệ số đi với nó là 
tích 2 số nguyên liên tiếp nên ta sẽ dùng đạo hàm cấp 2. 

Lấy đạo hàm 2 vế của (1) ta được: n(n - 1)(1 + x)" 2 = 2.1C 2 + 3.2C 3 X +.+ n(n - l)C„"x” -2 (2) 

trong (2) thay X = 1 ta được: n(n - 1)2"“ 2 = 2.1 .c 2 + 3.2.C 3 +.+ n{n -1 )C” (đpcm) 


VD2: (ĐHSPHCM - ĐH Luật 2001) Chứng minh: 

c l „y- 1 + 2C 2 3"~ 2 + 3C„ 3 3"- 3 +.+ nC”„ = n.4 n ~ l 

* Dấu hiệu sử dụng đạo hàm ở đây là khá rõ khi thấy lũy thừa của 3 giảm dần. Tới đây ta có 2 
hướng xử lý: 

_ Hướng 1: Khai triển (1 + x)" rồi đạo hàm và chọn X = 3 . Dễ thấy hướng này không cho chúng 
ta được điều mong muốn. 


6 

























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


_ Hướng 2: Ở đây các tổ họp đều chứa n nên ta sẽ dùng khai triển (3 + x)" , sau đó đạo hàm 2 vế 
và thay X = 1 ta sẽ có đpcm. 

Giải: * Ta có: (3 + xỴ = ỳơ3 n - k .x k = c°3" + c'y-'x + C 2 3"" 2 X 2 + C 3 3"- 3 X 3 +.+ c„v (1) 

k=0 

Lấy đạo hàm 2 vế của (1) ta được: »(3 + x)^ 1 = c‘3"" 1 + 2C 2 3"- 2 X + 3C„ 3 3 H - 3 X 2 +.+ nC> ,M (2) 


Trong (2) thay X = 1 ta được: nA'^ = c,',3" 1 + 2C;3" 2 + 3C 3 3"' 3 + + nC ;; (đpcm) 


2^>«-2 . o/'-f3 o/2—3 


£ t t ^ # ^ 2 1 QQ ^ # 

VD3: (TK 2006) Ap dụng khai triên nhị thức Newton của (x + x) hãy chứng minh: 


/1 \" (1 Y 00 ( 1Y 01 

100C i -lOlCÍoo z + 102Cj 2 00 L 
\ z ) \ z ) \ z ) 


( 1 Y ( 1 Y 

+ 199C 1 +200C 1 =0 

\ z ) \ z ) 



100 100 

/'1* ? • 'P ' / 2 . \ 100 100/1 . \ 100 100 V £ V 1 /~1 k 100+Ẩ: 

Giai: la có: (x + x) = X (1 + x) =x ^C 100 x = / ,C 100 X 

k-0 k= 0 

r 0 100 r \ 101 r 2 102 , r 99 199 r 100 200 m 

^100 A ^ ^100 A “T '-"100 A ^. ' Yoo A ^ ^100 A V 1 / 

Lấy đạo hàm hai vế của (1) ta được: 


I00(x 2 +x)"(2x+1) = iooc;; )0 x yy + ioic; 00 x luu + 102C 2 0Ũ X 1U1 + +I99c 1 ; y 0 x iy8 +200c; 0 u 0 u x lw 

Thay x = ~ 2 ta được: 

í]\" , ( iV 00 , nV 01 „„nV 98 7iV" 

0 = -100C 1 ° OŨ ỉ- +101CÍOO z -102C 2 0 ỉ- +.+ 199C i -200^° ỉ- 

\ZJ \ZJ \ZJ \ZJ 

Chuyển vế và đổi dấu ta sẽ có đpcm. 

Nhận xét: Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu không cho trước khai tri en kia thì ta có thế giải quyết 
được bài toán này không? Xin đế dành câu trả lời cho các bạn. 


yO 99 


il .100 


2 .101 


i99 .198 


H00. 199 


VD4: 1. (ĐHAN 2000) Tính tổng: 5 = C 2 ° 000 + 2C^ 000 + 3 C 2 2 000 + + 2001C 2 2 0 ° 0 0 0 ° 

2. Chứng minh: 3C„° + 4C^ + 5C 2 +.+ (n + 3)c; = T~\n + 6) 


1 * Nhân Ypt* n r^ 2000 = G° 4 - c x r 4- c 1 r 2 4- 4- c 2000 r 2000 

1. iNiiạn AU. ^1 T ^2000 ^ '^2000 a ^ ^2000 A ^.^ ^2000 A 

Tới đâu nếu ta đạo hàm thì sẽ mất C 2000 và các hệ số đứng trước tố họp không như ta mong 

muốn. Tới đây bằng một chút khéo léo là nhân thêm X vào khai triến trên ta sẽ thu được kết quả. 

2000 2000 

* Giải: x(ỉ + xì 2000 = X V ct^x k = Y ct^x ỉ+k = cYx + cL„x 2 + cL,x 3 + + C^1 0 X 2001 nì 

KJLUL. Ayi T X) a ^j^2000 a ^2000 a ^2000 a ^ ^2000 a ^ ^2000 a ^.^'^ / 2000 A V A / 

k=0 k-0 

Lấy đạo hàm hai vế của (1) ta được: 

(1 + x) + 2000x(l + x) — C 2000 + 2 C 2000 x + 3 C 2000 x +.+ 2001C 2000 X (2) 

Trong (2) thay X = 1 ta được: 2 2000 + 2000.2 1999 = C 2 ° 000 + 2 C 200Ũ + 3C 2 00Ũ +.+ 2001C 2 o o 0 ° o o 

Hay lầ s = 2002.2 1999 



7 






















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


2. * Nhận xét: (1 + xỴ = c° + c\x + c 2 n x 2 +. + cy 

Nếu ta nhân thêm X vào giống câu trên thì không thu đuợc điều mong muốn. Tinh ý một chút 
khi nhìn các số 3,4,5 ta sẽ khéo léo nhân X 3 để khi đạo hàm sẽ xuất hiện các số đó. 

* Giải: Ta có: x 3 (l + x) n = Ỳj C y +k = + cy + c y +.+ cy +ĩ (1) 

k =0 

Lấy đạo hàm hai vế của (1) ta đuợc: 

3x 2 (1 + xỴ + nx\ 1 + x)"' 1 = 3c> 2 + 4C> 3 + 5C 2 X 4 + . + (n + 3)C>" +2 (2) 

Trong (2) thay X = 1 ta được: 3 c° n + 4C* + 5C 2 +.+ (,7 + 3)c; = 3.2” + /7.2” 1 = 2 *-\n + 6) 


VD5: (ĐH A 2005) Tìm số nguyên dưong /7 sao cho 

C ln + 1 -2.2C 2 „ +1 + 3.2 2 C 2 3 n+1 - 4.2 3 cị n+ì + + (2n + 1)2 2 ”C 2 ; + + 1 1 = 2005 


* Nhận xét: Nếu không rút gọn được vế trái ta sẽ không thể tìm được n . Ở đây dấu hiệu đạo hàm 
khá rõ, đó là dãy tăng liên tiếp. Qua các VD trên nhận thấy rằng giải bài toán bằng đạo hàm 
thường có 3 bước: 

_ Bước 1: Chọn khai triển phù hợp, ở đây dễ thấy đó là (1 + x) 2 " +1 . 

_ Bước 2: Lấy đạo hàm 2 vế, nếu cần nhân thêm đại lượng thích họp để xuất hiện vế trái. 

_ Bước 3: Thay biến bằng giá trị thích hợp, nhận thấy bài này đó là X = -2 . 

* Giải: Ta có: (1 + x) 2n+1 = c°„ +1 + c'„ +1 x + c 2 n+1 x 2 + c 3 „ +1 x 3 +.+ CỈ::Ịx 2n+1 (1) 

Lấy đạo hàm hai vế của (1) ta được: 

(2,7 + 1)(1 + X) 2 ” = c\ n+x + 2C 2 I+1 X + 3C 2 3 „ +1 x 2 +.+ (2,7 + l)c£;í* 2 " (2) 

Trong (2) thay X = -2 ta được: 

2,7 + 1 = c 2 „ +1 - 2.2C 2 ;+1 + 3.2 2 C 2 3 ;i+1 - 4.2 3 C 2;í+1 +.+ (2,7 + l)2 2 "c£í 

Vậy YCBT <=> 2n +1 = 2005 <=> ,2 = 1002 . 

Cách 5: Khai triển một lũy thừa nhị thức một biến hoặc tích của một đơn thức vói một lũy 
thừa nhị thức một biến. Lấy tích phân hai vế trên một đoạn thích họp, thường là đoạn [0,1] 


VD1: Cho n là một số nguyên dương. Tính tổng: 

1 . S^cyịcl+ịcy .+- 1 -c; 2 . s 2 = c°-ịcl+ịc 2 - .+^ĩc; 

23 ,7 + 1 23 ,7 + 1 


1 . Ta có: (1 + xỴ = c° n + c\x + C 2 X 2 +.+ cy 

=> j(l + xỴdx = I (c„° + cịx + C 2 X 2 +.+ c>") dx 

0 0 


8 





















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


77 + 1 


íilidli, = í X c° + -C' +-C? + + —C' 


-^ 1-^ „ 

2 " 3 " 


/7 + 1 


1,1, 1 7" +1 -1 

« s, = c„° + 4 c: + ị c 2 + + -t- c; = +—- 

1 " 2 " 3 " /1 + 1 " 77 + 1 


2 . Ta có: (1 - xỴ = ỲCi-xý = ỵc k n (- 1)V = c„° - c> + c„v -.+ (-1)" c„v 

k= 0 Ấ:=0 


1 1 

j (1 - x)” dx =1 (c° - C,Jx + C 2 X 2 - + (-1)" C"x") dx 

0 0 


<=>- 


(i-*r 1 h 


72 + 1 


/ 2 3 

= xC„ - — c, + — c -.+ 

^ 2 3 


72 ../2+1 


(-Ịỵv 

72 + 1 


1,12 , (- 1 )" s~iti 1 


<» s 2 = c° - 4c> + 4c 2 -.+ ^-+c; = —+ 

2 " 2 " 3 " 77 + 1 " /7 +1 


VD2: 

A. (ĐHBKHN 1997) Cho 72 là một số nguyên dưong. 


1 

1. Tính tích phân: / = j x(ỉ - x 2 Ỵdx 

0 


2. Chứng minh: 4 c° - ị c' + ị c 2 -.+ c; = — - 

2 " 4 " 6 " 2«+ 2 " 2(77 +1) 


1 

B. 1. Tính tích phân: J = j(l - xỴdx 

0 


1 1 r) 3 /7 

2. Chứng minh rằng tổng s = 1 - 7"- c\ + 4“ c 2 - cị +.+ (-1)" — c n n bằng 0 nếu 77 lẻ 

234 77 +1 

, 1 , c 
và băng ——— nêu 77 chăn. 

77 + 1 



1. Đặt t = 1 - X 2 => dt = -2 xdx 

X 0 1 

7 1 0 


1 0 1 1 ỷ/í-ị-ỉ 1 

/ = -4 í Cdt = 4í Cdt = -4—- ò= — 

2-Ị 2ị 2(n + 1) 0 2(77 + 1) 


2. Ta có: x(l-x 2 )" =xịc*(-l)*x 2 * =2c*(-l)*x 1+2t = C„°x-C> 3 + c„v-.+ (-l)"C;x : 

£=0 k =0 


9 














Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


=> j x(l - x 2 Ỵdx = I (c„°x - cy + cy - .+ (-1)" C‘x 2n+ ')dx 

0 0 

«_i_ = 4c,°4c:4c+. + ( -‘44 

2 (n +1) ^ 2 " 3 5 2n + 2 J 0 

<^\c ữ n -\ơ n +\c 2 n - . + ^c; = 1 

2 " 4 " 6 " 2/7 + 2 " 2(/7 + l) 


VD3: 


9 6 9 5 , 9 4 „ 9 3 9 2 .9,1 

z W) , z ^1 , z /~t2 . z ✓~í3 . z ^4 , z ^5 , 1 


1. (ĐH Duy Tân 2001) S l = + ^c +=-C 2 +=-Cị +=~c; + + -C 6 ° 

1 2 3 4 5 6 7 

2 2 -l , 2 3 -l „ 2 W+1 -1 

2. (ĐH B 2003) S 2 = c„° + - c\ + c 2 + + - c; 

2 3 77 + 1 


oíỉ-1 2 o ^-f/2 /172 + 1 

3. (VVT) 3"c° + —— c' + —— c 2 + + -c;- 1 + 

" 2 " 3 /7 " 77 + 1 /7 + 1 


in /I /2+1 '->72+1 


/}2 ^3 ^72+1 /172+1 1 

4. (VVT) 3c:;+7c'+ịc 2 + + ^— c;=-—— 

" 2 " 3 /7 + 1 77 + 1 


1. Nhận thấy lũy thừa của 2 giảm dần nên ta sẽ khai triển (2 + x) 6 rồi lấy tích phân từ 0 tới 1. 
Ta có: (2 + xý = Ỳ,c k 6 2 6 ~ k x k = C 6 °.2 6 + c‘.2 5 x + C 6 2 .2 4 x 2 +.+ C 6 6 .2x 6 

k=0 

=> j(2 + x) 6 í/x = I(c 6 °.2 6 + Cg.2 5 x + C 2 .2 4 x 2 +.+ c 6 6 .2x 6 )dx 

0 0 

« 4^ ;= í <2‘ 4c+ Nc,' 2‘ + 4<4k 


_ _ _ 2 6 ^0 _ 2 5 ^ _ 2 _ 2 3 _3 2 2 _,4 2 —5 1 6 _ 2059 

<=> S) = 4C + 44 + 44 + t c +-7 c +-C f + 2-4 = —2— 

1 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 7 


2. Nhận thấy lũy thừa của 2 tăng dần nên ta sẽ khai triển (1 + xỴ rồi lấy tích phân từ 1 tới 2. 
Ta có: (1 + xỴ = 4 + c\x + C 2 X 2 +.+ c n n x n 


J(1 + xỴdx = ] (4 + c\x + C 2 X 2 +.+ cy)dx 

1 1 

244=í<4c-:4c;+. + 4c;ì 

77 + 1 1 ^ " 2 " 3 " 77 + 1 


>72+1 r\n +1 


/-\2 -Ị /-\3 1 ^ /2+1 1 ^72+1 r\Ị 

*>s 2 = 4+^44+^4 +.+±—44 = 2— 

2 " 2 " 3 " 77+1 " 77 + 1 


3,4. Tương tự, xem như BT tự luyện © 


10 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


1 1 1 1 „ , 2 2w -1 

VD4: (ĐH A 2007) Chứng minh: + j cl, + iC 2 5 „ + + ^ c 2 ;;- 1 = f 

2 4 6 2n +1 


* Nhận xét: Nhìn vào vế trái ta thấy nó thiếu đi cl n ,cị n ,cị n , . ,c 2 " . Việc chúng ta cần làm là 

phải tạo ra được biểu thức ở vế trái, và tinh ý ta sẽ thấy chỉ cần lấy hiệu 2 nhị thức (1 + x) 2 ” và 
(1 - x) 2 " rồi lấy tích phân trên từ 0 tới 1 ta sẽ thu được đpcm. 

* Giải: Ta có: (1 + x) 2 " = C 2 °„ + c\ n x + c 2 „x 2 + c 3 „x 3 + c 4 „x 4 + C 2 „x 5 +.+ c 2 "x 2n 

(1 - X) 2 ” = C 2 °„ - c\ n x + c 2 ,x 2 - c 3 „x 3 + c 4 / - C 2 5 „x 5 +.+ cị n n x 2n 

=> (1 + ' r)ĩ "~ (1 ~ x)ĩ " = cị„x + CịS + cỉ,x s + .+ cỉrv- 

=>j ^ 7 (1 — đx = j (cị„x + cị„x’ + Cj,x 5 + + )dx 

0 ^ 0 


(l + x) 2n+1 +(l - x ) 2n+1 1 X 2 . X 4 3 , X 6 

2(2« + 1) 0 ^ 2 2n 4 2n 6 




2 n 


cr 


1 

0 


»Vị„+icỉ,,+ic ! 5 „ + 

2 4 6 


1 „ I 2n _ 1 

+ T-C 2 2 r‘ = =- -(đpcm). 

2 n 2n 2n + \ v 


VD5: Chứng minh: — H—— H—— + H-—-= —-—- 

6 1.2 2.3 3.4 (« +1)(« + 2) (« + l)(« + 2) 

* Bài này là một mở rộng của cách dùng tích phân, xét trong đề ĐH có thể đây là câu “chặt” ©. 
Sau đây xin giới thiệu đến các bạn lời giải vô cùng đặc sắc của thầy mình. 

*ũiéi: A = _ĩL_ = _L _£±2> =_•£* 

1.2 1.2.0!«! « + l 2.1![(« +1)-1]! « + l 2 

cj = n\ _ 1 (« + l)! _ 1 c 2 +1 

2.3 2.3.1!(« - 1)! « + 1 3.2![(« + 1) -2]! « + l' 3 

CỊ = *! = J_ (* + l)! _ 1 Ci 

3.4 3.4.2!(«-2)! « + l'4.3![(« + l)-3]! « + l' 4 


c;; _ nỉ _ 1 _ (rt+1)! _ 1 c;;; 

(n + l)(n + 2) (n + l)(n + 2)n!0ì n + \ (^ + 2)(^ + l)![(n + l) — (ft + l)]! n +1 n + 2 

/~i\ /~i2 s~m -Ị í y^rl /~i2 /->3 y^m+ì \ 

— _^n I I _ Zjĩ _ _ 1 ^n +1 I ^/2+1 I ^n+ỉ ị I ^n +1 

1.2 2.3 3.4 . («+1)(« + 2) « + l^ 2 3 4 . « + 2 y 

-Ị í s~i() /~\\ S~ì2 ^~in+\ \ 

_ 1 ^«+1 I ^n+ 1 I Ị I ^/?+l _ Ị 

« +1 1 2 3 22 + 2 J 


11 






















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Xét r = = ±L + - 2 ±ì- + -4i±Ị- + + -^s±L 

123 n+2 

Ta có: (1 + *)- = c, + o + O 2 +.+ O"' 

^ j (1+*r <fc 4 (c,+o+c,v +.+c,;;,v*') dx 

0 0 

« ‘ - íxci, + L C 1 + Lci , + . + ^c::ỉ 

^ 0 A ^«+l ^ ~ ^71+1 ^ ~ ^71+1 ^.~ L '«+l 

n + 7. 7 1 w. + 7 


«7 = 


n + 2 


s = 


n + \ 


f 2 n+1 -\ 

n + 2 


-1 


2 ,i+2 - w - 3 

(« + 1 )(« + 2 ) 


Các bạn hãy thử dùng cách trên tính tổng sau nhé, có lẽ là sẽ khó hơn một chút đấy © 

/lO s~t\ X"f2 /~tn 

Tính tổng: p = — 7 - + — 7 - + — ữ - +.+ -- —7 -— 

1.3 2.3 3.5 (u + !)(« + 3) 


Cách 6: Liên kết tổng cần tính vói một tổng khác hoặc liên kết vói chính nó theo hình thức 
khác. Thường dùng khai triển lũy thừa nhị thức rồi thay biến bằng giá trị thích họp hoặc 
dùng tính chất đối xứng. 


VD1: (ĐHQGHN 1998) Tính tổng: 5 = ơ n + c, 7 , + c, 8 , + c 9 n + c + c\\ 


* Bài này ý tưởng người ra đề khả hay nhưng hình thức bài toán có lẽ.chưa hay bởi có nhiều 

thí sinh đã sử dụng máy tính bấm và cho ra kết quả ©. Dĩ nhiên ta sẽ không “giải” theo cách đó. 
Ta sẽ sử dụng ý tưởng “liên kết với chính nó”. 

*Giải: Áp dụng tính chất c* = c n n ~ k ta có: 5 = ơ n + c 4 + ơ n + c 2 + ơ n + c° 

=> 2 s = c ữ u + ơ u + c 2 + C 3 U + c 4 + ơ u + ơ n + C 7 U + c?, + c 9 n + c\l + c\\ 

= (1 + 1)" =2 n oS = 2 10 =1024 


VD2: Chứng minh: 

3 2004 + 1 

1. (ĐHHV 2004) c 2 ° 004 + 2 2 C 2 2 0ũ4 + 2 4 C 2 4 004 + + 2 2002 c 2 0 0 0 02 + 2 2004 cz°: = -f- 

2. (ĐHHH 2001) C 2 °„ + 3 2 c 2 , + 3 4 c 4 , +.+ 3 2 "C 2 2 ; = 2 2 ”- 1 (2 2b +1) 


1 X2\qf c ọO S~y0 . ọ2 . . ọ2004 y'"f2004 rri /^1 1 . ọ3 S~ 1 3 . . ọ2003 S~1 2003 

1 . Uậl 0 — z c ?004 4 - z c ?004 4 -. 4 - z '“'2004 9 1 ^ '“'2004 ^ '-'2004 ^ ^2004 

+á 

3 zum + 1 


'2004 1 ^ ^2004 

Ta có: (1 + *) 2004 = C 2 ° 0Ũ4 + cị 004 x + C 2 0 Ũ 4 X 2 + cị m x 3 +.+ czy 003 


'2004 

' 2004 * /V ^ 2004 ' 


Lần lượt cho X = 2 và X = -2 ta được: < 
2. Tương tự, các bạn tự làm © 


54-7 = 3 2004 
5-7 = 1 


2004 **' 1 '-'2004 

2004 


2004 2004 
X 


5 = 


12 








































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


VD3 : Chứng minh : c° n + 3C* + 5C 2 +.+ (2 n + l)c; = 2" (« + 1) 

*Giải: Đặt s = c° n + 3 c\ + 5C 2 +.+ (2n +1 )c; 

Áp dụng tính chất c* = C" * ta có: 

s = c:+ 3C;- 1 + 5C;- 2 +.+( 2/1 + 1)C„° = ( 2/1 + 1)C°+( 2/1 - I)c; +.+3C;- 1 + c; 

=> 2S = (2 n + 2)(C„° + c‘ + c 2 +.+ Cf' + C”) = ( 2/1 + 2)(1 + 1)” = 2(/í + 1 ) 2 " => 5 = 2"(/í +1) . 

* Chúng ta cũng có thể chứng minh đắng thức trên như sau : 

Ta có : £(2* + 1)C„‘ = 2]í>c„‘ +t c ‘ 

k =0 Ảr=l £=0 

Nếu các bạn đã đọc kĩ chuyên đề từ đầu thì việc xử lí 2 tổng này không có gì là khó khăn nữa © 


* Mời các bạn thử sức với bài toán sau của thầy mình : Cho n nguyên dưong. Chứng minh : 

{ 1 1 , 'S 


1 


cl 


+ 


1 


2/ĩ+l 


c 


+ 


+ 


1 


n +1 


2/ĩ+l 


c 


2k+1 

2«+l 


2 « +1 


1 


1 


, ci + cị. 

V 2 n 2 lí 


+ 


+ 


1 


c 


2 n 

2 n J 


Cách 7 : Dùng số phức : 

Khai triển một lũy thừa nhị thức chứa đơn vị ảo ỉ rồi tách phần thực, phần ảo. 
_ Lại đưa nhị thức khai triển về dạng lượng giác để áp dụng công thức Moivre. 

_ So sánh phần thực và ảo để ra kết quả. 


VD1 : Cho n 


nguyên dương. Chứng minh : ỵc‘ 

k =0 


coskx = 2" cos" -^cos-^- 
2 2 


n 

Giải: Ta có: (l + cosx + zsinx)' 7 = ^C*(cosx + zsinx) Ả 

k =0 

n n n 

= ^ c k n (cos kx + ỉ sin kx) = ^ c k n cos kx + i ^ c k sin kx 

k=0 k =0 k =0 


Lại có: (1 + cosx + isinx)" = 


2cos4 

2 


í 


V 

-\n 


2 cos 2 ị + 2i sin ị cos ị 
2 2 2 


Ỵ 


X 


cosx —+ zsin — 
2 2 


\T / v \« 

X » X _ X , . . X N 

= 2 cos — cos —+ zsin — 


V 


2 


/ 


X 

= 2" cos "ị 
2 


í nx . . nx ']„ X HV „ X . nx 

cos —— + ỉ sin —— =2 cos --.C0S-^- + ỉ2 cos --.sin-^- 

2 2 2 2 


/ 


/2 77 

Xc: COSẢX = 2” cos" ^cos^. (đpcm) và sinẨx = 2 n COS 77 ^-sin 

k =0 2 2 £=0 2 


nx 

~2 


13 

































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


VD2: 1. Tính S l = c° - cf 9 + c,; -.+ C 6 - c\l 

9 Tính = r' - rL 4- rL - 4 - - r’ 99 

111111 °2 — '-'ÌOO Moo ^ ^100 .^ ^100 ^ÌOO 

1 'T '. /1 . ,*\19 /'"•»0 . /~»1 • . /-»2 '2 /'•'»3 • 3 . /-»4 »4 . . /'-»16 «16 . /'-»17 47 . /'•'»18 «18 . /'-»19*19 

1. 1 â CO. (1 + — Cịọ ~h CịọI ~h Cịọl ~h c ị ọl + c ị ọ/ +.+ CqọZ +CjọZ + CjọZ + c 

- ír° - r 2 4- r 4 - 4- r 16 - r 18 ì 4- j (r 1 . - r 3 4- r 5 - 4- r. 17 - r 19 ì 

IV 19 '-19 T '-19 . T '-'19 '-'19 ) T ' \^19 '-'19 T V 9 . T '-'19 '-'19 ) 

- c 1 , \1 19 / \19 

Lại có : (1 +/) 19 - V2 -4= + /^= = (Vĩ) 19 cos —+ /sin — 

L IV2 V2 l 4 4 J 

, ( ] 9,7 . 19 /T ) ,4 1 1 3 

= 512V2 cos -4— + ỉ sin -4— -512V2 —7= + /-^- =-512 + 512/=> 5, =-512 
l 4 4 J l V2 V2j 

2. Đáp số : 5*2 = 0, các bạn tự làm © 

Qua bài này ta rút được một lưu ý quan trọng là : Các bài toán có chập cách nhau 2 đơn vị mà 
qua từng số hạng lại đối dấu thì chắc chắn ta phải sử dụng số phức. 


VD3 : (VVT) Tính tổng : s = 3 n C 2 °„ - 3" cị n + 3” 2 cị n - .+ (-1)” c\l với n nguyên dương 

thỏa mãn c„ 4 _! - c\ , = 524 2 


7 . ~ lẨ 1 Ắ, 1 • /V , 1 9^/v ,» / /—■ \2« 

ơ/ả/: Dê thây dâu hiệu sô phức ở đây. Vì có lũy thừa của 3 nên ta sẽ khai triên V3 + / 

Tacó:(V5 + í f =Ềcỉ„C5rV 

k=0 

= ;C»„3--3- , CỈ„ + 3- ! C 2 4 ,- +(-!)• C ỉ 2 ;] + i[(V3pCỈ.-(V3pC í J „+ 


(ta không cân quan tâm khúc sau) 

r s _ _\~\ 2n 

. / /— \2« ( . . 7T ) 

Lại có : K/3+ỉ = 2 cos—+ /sin — 

1 1 [{ 6 óJJ 

^2« r_ n,2„ __„n7ĩ , .-2 n-KĨĨ 

= 2 cos —— + í sin —— =2 cos —— + í. 2 sin—— 


s = 2cos 


Tới đây xem như bài toán đã xong, phần còn lại chắc cũng không khó khăn gì. 

Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua 7 phương pháp đế giải toán lên quan tới biếu thức 
chứa tổ họp, đây là những vấn đề thật đẹp mà tôi được học trong tháng cuối cùng luyện thi ĐH 
cũng như trong cuộc đời học sinh, nó là một kỉ niệm không bao giờ quên được đối với tôi. Và 
cuối cùng xin chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống này, đặc biệt các bạn thi ĐH 2012 
sẽ đạt được kết quả tốt nhất. © 

Tài liệu tham khảo : Các chuyên đề Giải tích tổ hợp - ThS Huỳnh Công Thái 

Chứng minh đắng thức, Tính giá trị biếu thức - thầy Vũ Vĩnh Thái 


14 

















